Tạp chí Khoa học Trường Đại học Can Thơ 


Tạp chí Khoa học Trường Đại hoc Cần Tho 


Phan C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo duc: 34 (2014): 56-61 


website: sj.ctu.edu.vn 


LỚP HỌC NGHICH DAO-MO HÌNH DAY HỌC KET HỢP TRỤC TIẾP VA 
TRỰC TUYẾN 


Nguyễn Văn Loi! 


1 Khoa Su phạm, Trường Dai học Cần Thơ 


Thông tin chung: 
Ngày nhận: 17/02/2014 
Ngày chấp nhận: 31/10/2014 


Title: 
The flipped classroom: A 
model of blended learning 


Từ khóa: 

Lớp học nghịch đảo, dạy học 
kết hợp trực tiếp và frực 
tuyển, công nghệ thông tin, 
đổi mới 


Keywords: 
Flipped classroom, blended 
learning, information 


ABSTRACT 


This paper discusses a technique of blended learning which is more and 
more popularly employed in the classroom in the USA and many other 
countries. The writing presents the theoretical grounds for blended 
learning, synthesizes research about the model of flipped classrooms and 
discusses the strengths and weaknesses of this model, from which some 
implications will be put forward as to its implementation in universities 
and colleges in Vietnam. 


TOM TAT 


Bài viết này trình bày mô hình day hoc kết hop dang ngày càng trở nên 
pho biến ở Mỹ và một số nước khác trên thé giới. Thông qua tổng hợp 
những nghiên cứu, bài viết sẽ trình bày cơ sở lí luận và nghiên cứu về mô 
hình dạy học kết hợp, đặc biệt là phương thức lóp học nghịch đảo bài 
giảng, phân tích những lợi ích cũng như những điểm cân lưu ý khi sử dụng 
phương thức lớp học nghịch đảo, từ đó dé xuất cân nhắc ứng dung trong 
hoàn cảnh day học của Việt Nam, đặc biệt là tại các cơ sở dao tạo đại học 


technology, innovation va sau dai hoc. 


1 GIỚI THIEU 


Đổi mới phương pháp giảng dạy ngày càng trở 
thành một yêu cầu tất yêu trong giáo dục ở nhiều 
quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam nhằm 
hướng đến mục tiêu giáo dục thiên niên kỉ là đào 
tạo một con người toàn diện, một công dân toàn 
cầu với những kỹ năng tự học suốt đời, tư duy phê 
phán, kỹ năng làm việc trong môi trường hợp tác. 
Trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, việc cải tiễn 
phương pháp dạy học sẽ có tác động kép: trước 
tiên là đối với người giáo viên tương lai và kế đến 
là người học. Công nghệ thông tin là một công cụ 
hỗ trợ đắc lực cho công tác đôi mới phương thức 
dạy học, và việc sử dụng công nghệ kết hợp với 
phương thức dạy học truyên thống (blended 
learning) dang ngay cang phô biến trên thé giới. 
Bài viết này trình bày một phương thức dạy học 


56 


được nhiều thầy cô giáo tại các trường học ở 
Mỹ và nhiều nước trên thế giới sử dụng, tạm 
dịch là mô hình “lớp học nghịch đảo” (flipped 
classroom) từ đó đề xuất vận dụng nó trong hoàn 
cảnh Việt Nam. 


2 CÂU HỎI VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 


Mục đích của bài viết là đề xuất việc ứng dụng 
dạy học kết hợp công nghệ thông tin, đặc biệt là 
cân nhắc sử dụng mô hình lớp học nghịch đảo, 
trong đào tạo ở bậc đại học, cao dang. Dé có thé 
đưa ra đề xuất, người viết đi tìm câu tra lời cho các 
câu hỏi nghiên cứu sau: 


Mô hình lớp học nghịch đảo có lợi ích gì đối 
với việc học? 


Tạp chí Khoa học Trường Đại học Can Thơ 


Giảng viên cần lưu ý điều gì khi vận dụng mô 
hình này? 

Để trả lời hai câu hỏi nghiên cứu này, bài 
nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích và tổng 
hợp tài liệu. Các bài viết thu được từ cơ sở đữ liệu 
EBSCO và một số tai liệu trên mạng. 


3 DAY HỌC KET HỢP 
3.1 Mô hình lớp học nghịch đảo trên thế giới 


Dạy học kết hợp sử dụng công nghệ thông tin 
nhằm thúc đây quá trình học tập bên ngoài lớp học 
là một mô hình đã và đang ngày càng phổ biến đặc 
biệt là ở bậc đại học (Garrison và Kanuka, 2004) 
có lẽ vì những lợi ích học tập mà nó mang lại (Ark, 
2012; Berette, 2012; Blake, 2011). Một nghiên cứu 
gần đây nhất của nhóm tác giả gồm Means, 
Toyama, Murphy, Bakia, Jones (2010) đánh giá 
tổng kết hiệu quả của mô hình dạy học kết hợp. 
Nhóm tác giả đã tổng hợp 46 nghiên cứu thực 
nghiệm trong bối cảnh phổ thông và dai học tại Mỹ 
và kết luận rằng mô hình dạy học kết hợp mang lại 
hiệu quả học tập. Khi so sánh giữa dạy học kết hợp 
và dạy học theo kiểu truyền thống, nghiên cứu cho 
thấy sự khác biệt lớn về kết quả học tập của người 
học. Kết quả này là do mô hình dạy học kết hợp đã 
tạo ra được môi trường học thực học (deep 
learning), học có ý nghĩa (meaningful learning) 
cũng như phát triển tư duy phê phán và hình thức 
học cấp cao, nó cũng tạo ra môi trường làm việc 
độc lập và tự kiểm soát việc học như Garrison và 
Kanuka (2004) đã khang định. 


Lớp học nghịch đảo là một phương thức thiết 
kế dạy học theo mô hình kết hợp (Strayer, 2012) đã 
và đang phát triển tại nhiều quốc gia. Khái niệm 
này nghe có vẻ mới, nhưng thực chất nó là một mô 
hình lớp học đảo ngược so với lớp học truyền 
thống. Phương thức nghịch chuyển hoạt động dạy 
học này được hai tác giả Barbara Walvoord và 
Virginia Johnson Anderson đề xuất trong quyên 
sách có tên “Effective Reading: a tool for learning 
and assessment” xuất bản năm 1998. Trong quyên 
sách này, hai tác giả đã đề xuất cách đánh giá việc 
học sao cho đem lại hiệu quả học tập và kích thích 
việc học tập chủ động. 


Dựa trên cơ sở đó họ đã đề xuất sử dụng các 
hình thức như đọc và tóm tắt tai liệu về bài học 
mới, trả lời câu hỏi, hoặc hoàn thành phiếu bài tập 
để kiểm tra sự hiểu của người học. Từ đó phương 
thức này được phát triển thành cái gọi là 'lớp học 
nghịch dao’ được ứng dụng trong dạy các môn học 
khác nhau đặc biệt là các môn khoa học xã hội và 
nhân văn tại các trường phô thông và đại học ở Mỹ 


57 


Phan C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo duc: 34 (2014): 56-61 


(Brinkley, 2012). Vào thập niên 1990, tại Khoa 
công nghệ và Khoa học Ứng dụng của Đại học 
Harvard, ông Trưởng Khoa Eric Mazur và giáo sư 
Vật lý và Vat ly ứng dung Balkanski (NewsRx 
Health, 2012) đã sử dụng mô hình với tên gọi là 
Peer Instruction (học lẫn nhau) sau khi giáo sư này 
thấy rằng mặc dù bài giảng của ông ta được đánh 
giá cao, nhiều sinh viên vẫn chưa thật sự hiểu các 
khái nệm Vật lý trong bài giảng của mình. Theo 
cách day và học này người học chi nghe những bài 
giảng ngắn qua các đoạn băng video và sau đó tất 
cả phải trả lời câu hỏi kiểm tra khái niệm trên hệ 
thống quản lý học. Kế đến người học tham gia vào 
các hoạt động thảo luận nhóm trên lớp học và giáo 
viên sẽ phản hồi để điều chỉnh những câu trả lời 
sai. Một trang mạng có tên là Peer Instruction 
Network cũng được tạo ra và đến nay đã có hơn 
1900 nhà giáo từ các cấp trường khác nhau ở nhiều 
quốc gia khác nhau như Ê-ti- 6- pi, It-xra- en, Sin- 
ga-po, Phần Lan, Hi Lạp, Đức, Nam Phi và kể cả 
Việt Nam tham gia và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng 
mô hình. Trong lĩnh vực giáo dục về kinh tế, năm 
2000, Maureen Lage, Glenn Platt, va Michael 
Treglia cũng công bố cách dạy theo mô hình này 
trên Tạp chí Giáo dục Kinh tế khi họ nhận thấy 
rằng cách dạy truyền thống không phù hợp với một 
số phong cách của người học. 


Với cách học tích cực và kết hợp với sự hỗ trợ 
của công nghệ, mô hình dạy học này nhanh chóng 
thu hút các nhà giáo dục ở Mỹ và một số quốc gia 
khác. Khan Academy là một ví dụ điển hình. Đó là 
một tô chức phi lợi nhuận được thành lập với mục 
đích cải tiến cách học. Trang web của tổ chức này 
cung cấp trên 3.250 bài giảng miễn phí bằng băng 
ghi hình về các môn học khác nhau như Toán, 
Khoa học, Chính tri,... (Khan Academy). Nó được 
xem là một lớp học toàn câu; học sinh, sinh viên và 
giáo viên có thê sử dụng kho tư liệu này miễn phí. 
Thông qua trang web này nhiều giáo viên đã khai 
thác nguồn tài liệu phong phú để ứng dụng mô 
hình dạy học lớp học nghịch đảo. 


Như vậy, lớp học nghịch đảo là gì? Trong lớp 
học truyền thống, người học sẽ được nghe giảng 
bài, và sau đó làm bai tập thực hành tại lớp hoặc tại 
nhà để xử lý thông tin và tiếp nhận kiến thức. 
Ngược lại, theo Brame (2013), đối với lớp học 
nghịch đảo, người học sẽ phải tự làm việc với bải 
giảng trước thông qua đọc tài liệu, tóm tắt tài liệu, 
nghe giảng thông qua các phương tiện hỗ trợ như 
băng hình, trình chiếu PowperPoint, và khai thác 
tài liệu trên mạng. Bài giảng trở thành bài tập ở nhà 
mà người học phải chuan bị trước khi lên lớp. Toàn 
bộ thời gian trên lớp sẽ dành cho các hoạt động 


Tạp chí Khoa học Trường Đại học Can Thơ 


giải bài tập, ứng dụng lí thuyết bài giảng vào giải 
quyết van dé, thảo luận nhóm để xây dựng hiểu 
biết dưới sự hướng dẫn của giáo viên; thay vì 
thuyết giảng, trong lớp học giáo viên đóng vai trò 
là người điều tiết hỗ trợ, có thể giúp học sinh giải 
quyết những điểm khó hiểu trong bài học mới. 


Theo các tác giả Barbara và Anderson (1998), 
McDaniel va Caverly (2010), trái với lớp học 
truyền thống, thời gian lên lớp theo mô hình lớp 
học này dành cho người học xử lý thông tin kiến 
thức với sự hỗ trợ của Thầy cô và bạn bè. Gần đây 
nhất tại một hội nghị khoa học về “lớp học nghịch 
dao’ Bergmann et al. (2012) đã đặt lại van dé ban 
chat của mô hình “lớp học nghịch dao’. Theo các 
tác giả này, đặc điểm quan trọng của mô hình này 
là sự tăng cường tiếp xúc và tương tác giữa thầy và 
trò, và giữa trò với nhau, là sự kết hợp giữa dạy 
trực tiếp và học thông qua xây dựng kiến thức, tạo 
ra cơ hội cá nhân hoá quá trình giáo dục, chứ 
không phải là một sự thay thế người thầy bằng 
băng ghi hình. 

3.2 Cơ sở lý luận của mô hình lớp học 
nghịch đảo 


Như đã đề cập ở trên, lớp học nghịch đảo là 
một mô hình dạy học kết hợp, do đó về mặt lí luận, 
mô hình này dựa trên cơ sở lí thuyết về học tập tích 
cực (active learning). Cụ thé là quan điểm dạy học 
chủ động khám phá, tiếp cận kiến thức thông qua 
quá trình tương tác (Vygotsky, 1978). Mô hình này 
cũng giúp tạo ra môi trường khuyến khích tính tự 
chủ trong học tập vì người học có cơ hội học tập 
theo nhịp độ của riêng mình và trở nên có trách 
nhiệm với việc xây dựng kiến thức thay vì chờ sự 
truyền đạt tri thức của thầy cô. Nếu nhìn từ góc độ 
nhận thức theo thang cấp độ nhận thức của Bloom 
thì phương thức dạy học này giúp người học phát 
triển nhận thức qua từng cấp bậc: ghi nhớ, hiểu 
(giai đoạn tiếp cận với tài liệu), và sau đó là ứng 
dụng, phân tích, tổng hợp (giai đoạn xử lý thông 
tin, xây dựng kiến thức thông qua các hoạt động 
học tập do giáo viên tô chức trên lớp). 

3.3 Nghiên cứu về mô hình lớp học nghịch đảo 


Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là có bằng chứng nào 
về hiệu quả dạy học của mô hình này không? Thực 
tiễn ứng dụng phương thức dạy học nghịch đảo đã 
chứng mình rằng phương thức này mang lại một số 
lợi ích nhất định. Ngoài những trải nghiệm tốt mà 
giáo viên chia sẻ trên các nhật báo, tuần báo hoặc 
chuyên san, các nghiên cứu mang tính học thuật 
chủ yếu đã chỉ ra (1) tác động của mô hình đến 
nhận thức và thái độ học tập của người học (2) tác 


58 


Phan C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo duc: 34 (2014): 56-61 


động của mô hình đến kết quả học tập. Nghiên cứu 
của Gardner (2012) trong lớp học về Kinh tế nông 
nghiệp tại Trường Đại học Bang Tennessee Mỹ 
cho thấy sinh viên rất hài long vé cach day hoc 
này; sinh viên nhận thấy rang học theo mô hình 
này có thể giúp họ hiểu rõ bài học hơn, tuy nhiên 
nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa nhận 
thức của sinh viên và kết quả học tập. Strayer 
(2012) so sánh mô hình này với lớp học truyền 
thống đối với 51 sinh viên Mỹ thuộc các ngành 
khác nhau tham gia khoá học dẫn luận về Thống kê 
được chia thành 2 nhóm. Nghiên cứu kết luận rằng 
sinh viên trong nhóm thực nghiệm ít hài lòng với 
mô hình học này hơn so với nhóm học theo mô 
hình truyền thống. Tuy nhiên, họ trở nên cởi mở 
hơn với phương pháp học hợp tác mà mô hình lớp 
học nghịch đảo mang lại, và họ cũng ý thức hơn về 
quá trình học tập của bản thân. Tương tự 
Frederickson et al. (2005) trình bày kết quả nghiên 
cứu đối với 16 sinh viên cao học theo học khoá 
Tam lý hoc giáo dục tại trường University College 
London. Mô hình được sử dụng để dạy môn 
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu 
cũng khăng định người học phát triển bản thân, cụ 
thể là nâng cao ý thức về quá trình học tập của bản 
thân và đánh giá cao môi trường học hợp tác do mô 
hình này tạo ra. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy 
sinh viên không hài lòng với kiến thức thông tin 
đầu vào được đưa lên mạng. Về kết quả học tập thì 
cả hai mô hình đều đem lại hiệu quả như nhau. 


Như vậy, các nghiên cứu cho thấy mặc dù chưa 
thê kết luận về lợi ích của mô hình này đối với kết 
quả học tập, nhưng nó mang lại hiệu quả đối với 
thái độ và ý thức tự học của người học. 

3.4 Một số lưu ý về mô hình lớp học nghịch đảo 


Là một mô hình sử dụng công nghệ thông tin để 
hỗ trợ giảng dạy, nên thuận lợi và bat lợi của nó 
dường như nằm ở chính công nghệ. Ngoài những 
lợi ích mà nó mang lại như đã trình bài ở trên, có 
thé dé dàng nhận ra một trong những thuận lợi nổi 
bật của mô hình này là nhờ vào phương tiện lưu trữ 
bằng công nghệ thông tin, bài giảng có thể tái sử 
dụng dễ dàng, đặc biệt là người học có thé nghe, 
xem nhiều lần cho đến khi hiểu bài. Vì vay, mô 
hình này tạo cơ hội bình đẳng về tiếp nhận thông 
tin kiến thức. Những sinh viên tiếp thu chậm có 
nhiều cơ hội để tiêu hóa kiến thức thông tin. Một 
thuận lợi nữa là, theo NSTA Reports (2012), giáo 
viên không lo sợ bài giảng “bị cháy”, sinh viên 
không phải lo lắng về áp lực phải hoàn thành bài 
tập và các nghiên cứu nhỏ, vì họ có nhiều thời gian 
dé thảo luận va làm bài trên lớp. 


Tạp chí Khoa học Trường Đại học Can Thơ 


Cũng có một số lo ngại khi sử dụng mô hình 
này. Hạn chế lớn nhất theo NSTA Reports là giáo 
viên phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị bài 
giảng điện tử để đưa lên mạng. Nhưng về lâu dài 
giáo viên có thê tiết kiệm thời gian khi sử dụng bài 
giảng nhiều lần. Hạn chế nữa là sự bình đăng về 
công nghệ giữa người học với nhau (Lisa, 2012), 
có thé là rào cản đối với việc học tập của sinh viên 
thiếu cơ hội tiếp cận với công nghệ. Điều này có 
thể khắc phục khi người học được hướng dẫn ngay 
từ đầu các kỹ năng cơ bản dé sử dụng tài liệu trên 
mạng, và đồng thời nhiều trường đại học hiện nay 
cũng cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội tiếp cận 
sử dụng máy tính và mạng. Khi đã có cơ hội tiếp 
cận mạng, thì cả thầy và trò có cơ hội tiếp cận với 
nhiều công cụ mở trên mạng, các công cụ Web 2.0 
chứa đựng có những ứng dụng rất thú vị và hiệu 
quả đối với việc giảng dạy. Bất lợi nữa là nhiều 
sinh viên còn chưa có thói quen học tập theo mô 
hình này, nên họ sẽ gặp khó khăn và thậm chí lơ là 
không chịu chuẩn bị bài trước. Mặc dù thế, giáo 
viên có thể kiểm soát sinh viên thông qua các hoạt 
động hỗ trợ như trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi và yêu 
cầu sinh viên trả lời khi nghe bài giảng, theo dõi 
thông qua hệ thống quản lý hoạt động truy cập của 
người học. Có lẽ rào cản lớn nhất chính là bản thân 
người thầy phải thay đổi vai trò của mình từ truyền 
thụ sang hướng dẫn, quản lý để tạo ra một môi 
trường học tập năng động, uyên chuyên và thú vị 
cho người học. 


Một trong những câu hỏi quan trọng là vận 
dụng mô hình lớp học nghịch đảo vào bài giảng 
như thế nào? Giảng viên cần lưu ý rằng không phải 
mô hình lớp học nghịch đảo có thé vận dụng cho 
tất cả các nội dung dạy học. Nghiên cứu chỉ ra rằng 
mô hình này phù hợp với việc giảng dạy các khái 
niệm cơ bản, mô hình, cơ chế hoạt động, hoặc kiến 
thức thuộc loại quy trình (procedural knowledge), 
phương thức này cũng sử dụng hiệu quả đối với 
day học bằng dự án (Sams & Bergmann, 2013). 
Như vậy, điều quan trọng là phải có sự chọn lọc 
khi sử dụng phương thức dạy học này. 

3.5 Các bước tạo bài giảng ghi hình 


Một trong những công cụ để nghịch đảo bài 
giảng là thiết kế các đoạn băng hình bài giảng và 
đưa lên hệ thống quản lý ví dụ như E-learning, 
Moodle, Blackboard dé người học có thể truy cập. 
Giáo viên có thể tham khảo thêm về phương pháp 
thực hiện giúp chúng ta ứng dụng mô hình này 
hiệu quả hơn tại các trang web như educacause và 


59 


Phan C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo duc: 34 (2014): 56-61 


edutopia blog. Sau đây là một số bước chuẩn bị 
một bài giảng băng ghi hình: 

— Xác định mục tiêu bài giảng, cân nhắc liệu 
bài giảng có phù hợp với việc sử dụng băng ghi 
hình không. 

- Thiết kế 
PowerPoint. 


bài giảng bang phần mềm 
= Chuẩn bị Webcam, Mi-cờ-rô trên máy tính 
đê ghi âm và hình. 

_— Su dụng phan mém Screencast-O-Matic dé 
kêt hợp trình chiêu PowerPoint và ghi âm bài giảng 
(cũng có thể sử dụng công cụ trực tuyến presentme 
dé ghi hình trực tuyên). 


— Đưa bài giảng lên hệ thống quản lý học 
hoặc chép ra đĩa CD. 


4 KẾT LUẬN 

Bài viết đã trình bày một số vấn đề lí luận và 
thực tiễn ứng dụng một mô hình dạy học kết hợp 
có tên là “lớp học nghịch dao’. Qua tổng. hợp 
nghiên cứu, phân tích điểm mạnh và hạn chế của 
mô hình này, người viết nghĩ rằng có thể ứng dụng 
mô hình day học này trong bối cảnh Dai học ở Việt 
Nam khi điều kiện cơ sở vật chất ngày càng tốt 
hơn. Mặc dù, đây chỉ là một trong nhiều mô hình 
thiết kế dạy học, nhưng lựa chọn ứng dụng thiết kế 
này có chọn lọc sẽ giúp cho hoạt động dạy học trở 
nên đa dạng và thú vị hơn đối với người học. Mặc 
dù xét về kết quả học tập, mô hình này chưa mang 
lại tác động vượt trội so với mô hình dạy học 
truyền thống, nhưng từ những hiểu biết về mô hình 
lớp học nghịch đảo, có thé khang định rằng nó sẽ 
giúp nâng cao ý thức, thái độ và trách nhiệm học 
tập và đồng thời tạo ra thói quen học hợp tác ở 
người học, những thái độ và ky nang không thê 
thiếu đối với người công dân tương lai, cho dù ở 
trong hoàn cảnh văn hoá xã hội nào. Để ứng dụng 
tốt mô hình này, điều quan trọng là thiết kế các 
hoạt động sao cho thu hút người học và gắn kết 
người học thành một cộng đồng học tập. Ngoài ra, 
khi ứng dụng mô hình dạy học nảy, người ứng 
dụng cân có thái độ hoài nghi khoa học, thu thập 
minh chứng đề đánh giá hiệu quả của nó. 

Thay lời kết, tác giả xin trích phát biểu của 
Giáo sư Musallam, Giáo sư vinh dự thuộc Khoa 
giáo dục trường Đại học San Francisco: “Sử dụng 
kỹ thuật lớp học nghịch đảo không nhất thiết là 
điều không hay, nhưng người ứng dụng cần phải 
thực tiễn khi áp dụng nó” (Trích trong Ash, 2012, 
đoạn 14). 


Tạp chí Khoa học Trường Đại học Can Thơ 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. 


Ark, T.V. June, 29, 2012. Blended Learning 
Can Improve Working Conditions, Teaching 
& Learning. Retrieved from 
http://gettingsmart.com/blog/2012/06/blend 
ed-learning-can-improve- 
workingconditions-teaching-learning/ 


. Ash, K. Aug. 29, 2012. Educators Evaluate 


"Flipped Classrooms'; Benefits and 
drawbacks seen in replacing lectures with on- 
demand video. Education Week 32 (2). p.6 


. Barbara. W E. and Anderson, V.J., 1998. 


Effective Grading: A Tool for Learning and 
Assessment. San Francisco: Jossey-Bass. 


. Bergmann, J., Overmyer, J., and Willie, B., 


2012. The flipped class: Myths vs Reality. 
The Daily Riff. Retrieved from 
http://www.thedailyriff.com/articles/the- 
flipped-class-conversation-689.php. 


. Berrett, D., 2012. How ‘flipping’ the 


classroom can improve the traditional 
lecture. Chronicle of Higher Education. 
Retrieved from 
http://chronicle.com/article/How-F lipping- 
the-Classroom/130857/ 


. Blake, R.J., 2011. Current trends in online 


language learning. Annual Review of 
Applied Linguistics 31, 19-35 


. Brame, C., 2013. Flipping the Classroom. 


Center for Teaching. Retrieved from 
http://cft.vanderbilt.edu/teaching- 
guides/teaching-activities/flipping-the- 
classroom/ 


. Brinkley, K., 2012. Flipped Classrooms. 


Retrieved from 
http://tenntlc.utk.edu/2012/04/04/flipped- 
classrooms/ 


. Crouch, C.H. & Mazur, E., 2001. Peer 


instruction: Ten years of experience and 
results. American Journal of Physics 69: 
970-977. 


10. Educause (n.d.). 7 Things You Should Know 


About ... Flipped Classrooms. Retrieved 
from http:// net.educause.edu/ir/library/pdi/ 
ELI7081.pdf 


11. Edutopia blog (n.d). Five Best Practices for 


the Flipped Classroom. Retrieved from 
www.edutopia.org/blog/flippedclassroom- 
best-practices-andrew-miller 


60 


Phan C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo duc: 34 (2014): 56-61 


12. Frederickson, N., Reed, P., and Clifford, V. 
2005. Evaluating web-supported learning 
versus lecture-based teaching: Quantitative 
and qualitative perspectives. Higher 
Education, 50, 645-664. doi: 
10.1007/s10734-004-6370-0 


. Gardner, J.G., 2012. The inverted 
agricultural Economics classroom: A new 
way to teach? A new way to learn? Selected 
Paper prepared for presentation at the 
Agricultural & Applied Economics 
Association’s 2012 AAEA Annual Meeting, 
Seattle, Washington, August 12-14, 2012. 


14. Garrison, D.R. and Kanuka, H., 2004. 
Blended learning: uncovering its 
transformative potential in higher education. 
Internet and Higher education 7, 95-105 

15. Hake, R., 1998. Interactive-engagement 
versus traditional methods: A six-thousand- 
student survey of mechanics test data for 
introductory physics courses. American 
Journal of Physics 66: 64-74. 

16. Khan academy, 2013. 
http://www.khanacademy.org/about 


17. Lage MJ, Platt GJ, and Treglia M., 2000. 


1 


G3) 


Inverting the classroom: A gateway to creating 


an inclusive learning environment. The 
Journal of Economic Education 31: 30-43. 

18. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, 
M., Jones, K., 2010. Evaluation of 
Evidence-Based Practices in Online 
Learning: A Meta-Analysis and Review of 
Online Learning Studies. Retrieved from 
http://thejournal.com/articles/2009/07/01/m 
eta-analysis-is-blended-learning-most- 
effective.aspx. 

19. McDaneil, S., and D.Caverly, 2010. The 
community of inquiry model for an inverted 
developmental Math classroom. Journal of 
Developmental Education 34 (2), 40-42 

20. NewsRx Health, Mar 4, 2012. Applied 
Physics; 'Flipped classroom' teaching 
model gains an online community. 


21. NSTA Reports, March, 2012. Have You 
Flipped? 23 (7), pp. 10-11. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/940887 
496?accountid=14782 


22. Sams, A. & Bergmann, J. 2013. Flip your 
students’ learning. Educational Leadership. 
Retrieved from www. ascd.org. 


Tạp chí Khoa học Trường Đại học Can Thơ 


23. Strayer, J., 2007. The effects of the 
classroom flip on the learning environment: 
A comparison of learning activity in a 
traditional classroom and a flip classroom 
that used an intelligent tutoring system. An 
unpublished dissertation, University of 
Ohio. Retrieved from 
etd.ohiolink.edu/view.cgi/Strayer%20Jerem 
y-pdf?osul 189523914. 


Phan C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo duc: 34 (2014): 56-61 


61 


24. Strayer, J. F., 2012. How learning In an 
inverted classroom influences cooperation, 
innovation and task orientation. Learning 
Environments Research, 15(2), 171-193. 
doi: 10.1007/s10984-012-9108-4 

25. Vygotsky, L., 1978. Mind in Society: The 
Development of Higher Psychological 
Processes. Cambridge: Cambridge 
University Press. 


